
HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
Văn phòng Thư ký 

72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp Hồ Chí Minh 
8 (+84) 283 820 1829 - Fax (+84) 283 829 5903 
Email: vptk. hds.m(d),ịzmail. com 

THÔNG BÁO 

V/v Phòng chổng dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona 
Kính gửi: Quý Đức Hồng y và quý Đức cha 


Trong những ngày qua, cả thế giới quan tâm và âu lo trước dịch bệnh viêm đường hô 
hấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Tô chức Y 
tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên thế giới vì dịch 
bệnh này. Tại Việt Nam, Thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. 

Cũng do mối quan tâm trên, Ban Thường vụ Hội đồng giám mục đề nghị các Giáo 
phận, Giáo xứ, Dòng tu, Chủng viện một số việc sau : 

1 .Xin các cộng đoàn tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm 
được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, xin Người chữa lành những anh chị em bị nhiêm 
bệnh, và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm vì dịch bệnh này. 

2.Một số biện pháp phòng ngừa : 

- Trong các Thánh lễ, giáo dân rước lễ trên tay thay .vì trên miệng; 

- Người có triệu chứng sốt và ho không nên dự lễ, có thể rước lễ thiêng liêng; 

- Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người trong thời 
gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn. 

Chân thành cảm ơn quý Đức Hồng y và quý Đức cha. 


Ngày 02 tháng 02 năm 2020 
: ký HĐGMVN 



gúyên Văn Khảm 




